7I20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUÄN 100%] 


TOÀN TẬP RỒNG NAM MỸ, THÚ CẢNH, TIN TỨC BÒ SÁT CẢNH 


Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách nuôi 
Rồng Nam Mỹ Chuẩn Nhất 


POSTED ON 22 THÁNG MƯỜI, 2019.BŸY MEW PET SHOP 


Rồng Nam Mỹ có tên tiếng Anh là Iguana hiện nay đã vượt qua ranh giới tự nhiên trở 
thành một loài nổi tiếng nhất trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Loài vật 
tuyệt đẹp này có nguồn gốc từ những khu rừng nhiệt đới ở khu vực Trung và Nam Mỹ. 
Nếu bạn là người yêu thích bò sát và đang muốn sỡ hữu một chú về làm 
thú cưng trong nhà thì việc tìm hiểu thông tin và cách chăm sóc chúng là điều rất cần 
thiết. 


Trong bài viết hôm nay, sẽ giới thiệu với các bạn 
. Hy vọng sẽ giúp các bạn có cái nhìn rõ nét hơn về loài thú 


cưng mới lạ này. 


LỆ” + j 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 1/25 


7I20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUÄN 100%] 


+ = 


Rồng Nam Mỹ: Green Iguana 
Xem thêm: 


# Chó chăn cừu Border Collie - Giống chó thông minh nhất thế giới 
# Tổng hợp những giống chó không rụng lông dễ nuôi nhất 


# Những giống chó hung dữ nguy hiểm bậc nhất trên thế giới 


‡= Mục lục bài viết: 


>1. Tổng quan về Rồng Nam Mỹ - Green Iguana 
11. Nguồn gốc Rồng Nam Mỹ 
1⁄2. Hình dáng Rồng Nam Mỹ 


12 N4Â¡ trị z3Xnn cẤn iï¬ Dần NÍ¬mh À4 
% ® Ẹ „, 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 2/25 


7120/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUÂN 100%] 
v2, Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Tốt? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ Chuẩn Khoa Học 

21. Thức ăn Rồng Nam Mỹ trong tự nhiên 
2.2. Rồng Nam Mỹ Ăn Gì? Thức Ăn Tốt Cho Rồng Nam Mỹ Khi Nuôi Nhốt 
2.5. Hướng dẫn cho Rồng Nam Mỹ ăn đúng cách 
2.4. Tầm quan trọng của vitamin và canxi trong chế độ ăn của Rồng Nam Mỹ 
2.5. Chuồng nuôi Rồng Nam Mỹ 

›.. 2.6. Các bệnh thường gặp ở Rồng Nam Mỹ 

4. Hình ảnh đẹp về Rồng Nam Mỹ - Green Iguana 


5. Lời kết 


1. Tổng quan về Rồng Nam Mỹ - Green Iguana 


Với vẻ ngoài hầm hố và lạnh lùng, sở hữu nhiều nét tương đồng với loài rồng trong 
truyền thuyết. Nhưng nếu được thuần hoá thì chúng rất hiền lành và dễ thương, đặc 
biệt với chế độ ăn “chay” rau củ 100%. Rồng Nam Mỹ hiện nay được rất nhiều người ưa 
chuộng nuôi làm thú cưng trong nhà. 


1.1. Nguồn gốc Rồng Nam Mỹ 


Rồng Nam Mỹ, tên tiếng Anh là Iguana. Đây là loài bò sát có kích thước lớn thuộc họ Cự 
Đà, xuất hiện ở khắp Trung và Nam Mỹ, từ Sinaloa và Veracruz, Mexico đến chí tuyến Ma 
Kết ở Paraguay và đông nam Brazil. Loài thần lằn lớn này cũng sinh sống ở nhiều hòn 
đảo trên khắp khu vực Caribbean và ven biển phía đông Thái Bình Dương, và đã được du 
nhập vào miền nam Florida và Hawaii. 


Chúng được nhà tự nhiên học người Áo Josebhus Nicolaus Laurenti mô tả lần đầu trong 
quyển sách của ông Spbecimen Medicum, Exhibens Synopsin Reptilium Emendatam 
cum Experimentis circa Wenena năm T768. Trên thế giới hiện nay có rất nhiều giống 
Rồng Nam Mỹ, có thể kể đến như: Rhinoceros lIguana, Galapagos Land Iguana, Desert 
iguana, Fiji Banded Iguana,..với môi trường sống, độ phổ biến và tập tính khác nhau. 


bà & << jỸ 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 3/25 


7!20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUẢN 100%] 


Rồng Nam Mỹ: Green Iguana sống chủ yếu ở các rừng mưa nhiệt đới. 


1.2. Hình dáng Rồng Nam Mỹ 


Thoạt nhìn Rồng Nam Mỹ bạn sẽ ấn tượng với phần đầu toát lên vẻ lạnh lùng và khá dữ 
tợn, có nhiều nét giống với loài rồng trong truyền thuyết. Ở con đực trưởng thành, phần 
yếm và hai bứu dưới cằm phát triển lớn tạo nên nét đặc trưng rất ấn tượng. Ngược lại ở 
con cái, những chỉ tiết này nhỏ hơn nhiều. 


Rồng Nam Mỹ có thân dài phủ vảy màu xanh lá cây (đây là màu chủ đạo). Màu sắc từng 
cá thể có thể biến đổi theo các yếu tố như giới tính, sức khỏe, tâm lý hay vị trí trong đàn. 


Chúng có hàm răng sắc nhọn và 4 chân ngắn. Mỗi bàn chân có năm ngón với móng 
vuốt dài dùng để leo trèo. Có một hàng gai kéo dài từ đầu đến đuôi. 


Cái đuôi dài của Iguana chiếm hơn một nửa chiều dài cơ thể và đôi khi được sử dụng để 
xua đuổi những kẻ săn mồi. Đuôi có khả năng tự rụng để tầu thoát trong trường hợp 
gặp nguy hiểm. Sau một thời gian đuôi sẽ mọc lại như lúc ban đầu. 
© G Ẹ- ˆ^ 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 4I25 


7!20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUẢN 100%] 
Rồng Nam Mỹ còn có hai lỗ mũi được sử dụng để trục xuất dung dịch muối giúp điều 


chỉnh mức độ muối trong cơ thể của chúng. 


Mắt của Rồng Nam Mỹ nằm ở hai bên đầu và có thị lực cực kì tốt, thậm chí có thể nhìn 
thấy các bước sóng cực tím. Mí mắt trên bất động, còn mí mắt dưới có thể chuyển động 
tự do. 


Rồng Nam Mỹ dành phần lớn cuộc đời của chúng trên cây và có một số sự thích nghỉ 
đặc biệt giúp chúng sống trong môi trường này. Một trong số đó là con mắt thứ ba, nằm 
ở trên đỉnh đầu, còn được gọi là mắt cận, không nhìn thấy hình ảnh như mắt bình 
thường, thay vào đó, nó cảm nhận được ánh sáng / bóng tối và chuyền động. 


Rong Nam My sử dụng con mắt thứ ba này để phát hiện động vật ăn thịt. Bên cạnh đó, 
con mắt này còn có tác dụng hỗ trợ sự trưởng thành của các cơ quan sinh dục, tuyến 


giáp và tuyến nội tiết. 


Chiều dài: Khi mới nở, Rồng Nam Mỹ con dao động từ 17 đến 25 cm, khi trưởng thành 
có thể đat đến chiều dài khoảng 2 m tính từ đầu tới đuôi. 
bx © t- °^¿ 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 5/25 


7!20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUẢN 100%] 


+ Cân nặng: Hầu hết những chú Green Iguana trưởng thành nặng từ 4 đến 6 kg, nhưng 
một số với chế độ ăn uống hợp lý có thể đạt tới 8 kg. 


Tuổi thọ: Rồng Nam Mỹ sống khá thọ có thể lên đến 20 năm trong môi trường tự 
nhiên. 


1.5. Môi trường sống của Rồng Nam Mỹ 


Trong tự nhiên, Rồng Nam Mỹ (Green lIguana) sống chủ yếu trong những khu rừng mưa 
ở phía bắc Mexico, Trung Mỹ, Quần đảo Caribbean và miền nam Brazil. Chúng dành 
phần lớn cuộc đời của mình trong tán cây, chỉ xuống đất để giao phối, đẻ trứng hoặc di 
duyển sang cây khác. 


Rồng Nam Mỹ có xu hướng chọn những cây cao lớn gần nguồn nước như sông, suối để 
trú ẩn. Chúng có khả năng bơi lặn cực kì tết. Khi phát hiện nguy hiểm, Green lguana sẽ 
nhảy từ trên cây và lặn sâu xuống nguồn nước bên dưới để lẩn trốn. 


Chúng có thể ở dưới nước tới 4O phút. Và đặc biệt hơn chúng đủ mạnh mẽ để nhảy từ 
độ cao 4O feet (12 m) xuống dưới mặt đất mà vẫn sống sót. 


© & k< jỸ 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 6/25 


7!20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUẢN 100%] 


Rồng Nam Mỹ: Green Iquana có khả năng bơi lội cực kì giỏi. 


1.4. Tập tính và hành vỉ của Rồng Nam Mỹ 


Vốn dĩ là loài bò sát hoang dã nên khi nuôi Rồng Nam Mỹ làm thú cưng, bạn cần phải 
huấn luyện từ nhỏ để chúng có thể quen với môi trường sống có con người. So với 
những loài bò sát khác, Rồng Nam Mỹ (Green Iguana) bình tĩnh, hoà đồng và hướng 
ngoại hơn. Việc tiếp xúc nhẹ nhàng, xã hội hoá thường xuyên sẽ khiến chúng trở nên 
thân thiện và tình cảm hơn với chủ nhân của mình. 


Những chú Rồng Nam Mỹ được thuần hóa thường tận hưởng thời gian ra khỏi chuồng 
mỗi ngày và sẽ vui vẻ dành hàng giờ ngồi trên vai chủ sở hữu của chúng hoặc khám phá 
xung quanh bằng cách trèo lên bàn ghế, vật dụng trong nhà. 


Ngược lại, khi không được xã hội hoá tốt hoặc bị bỏ bê, Green lguana có thể trở nên nhát 
và gây nguy hiểm. Với cơ hàm khoẻ mạnh và răng cưa sắc bén, Rồng Nam Mỹ có thể để 
lại những vết thương lớn trên cơ thể bạn. Đặc biệt, những cú tấn công bằng đuôi của 
chúng cũng rất nguy hiểm. 


Rồng Nam Mỹ (Green Iguana) là một loài bò sát cảnh có vẻ ngoài bắt mắt và tính tình 
hoà đồng nhưng chỉ thích hợp với những người nuôi bò sát có kinh nghiệm và không 
phải là vật nuôi lý tưởng cho trẻ nhỏ. 


© & k< jỸ 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 7125 


7/20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUĂN 100%] 


Green Iguana có tính cách hiền lành, ngoan ngoãn khi được thuần hoá. 


2. Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Tốt? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ 
Chuẩn Khoa Học 


2.1. Thức ăn Rồng Nam Mỹ trong tự nhiên 


Có nhiều loại Rồng Nam Mỹ khác nhau, và mỗi loại có chế độ ăn uống riêng. Trong môi 
trường hoang dã, hầu hết các loài Iguana đều ăn thực vật như rau xanh, cỏ, lá cây, trái 
cây hoặc hoa. Một số thì ăn côn trùng hoặc đặc biệt như Marine lIguana thì ăn rong biển, 
tảo biển. Trong hệ thống tiêu hóa của chúng có chứa một số loại vi khuẩn đặc biệt cho 
phép lên men nguyên liệu thực vật mà chúng ăn. 


Green lIguana là loài ăn tạp khi chúng còn nhỏ nhưng sẽ chuyển sang chế độ gần như 
hoàn toàn ăn thực vật khi trưởng thành. Rau xanh và rau quả tươi nên chiếm phần lớn 
trong chế đô ăn. Thức ăn nên được cắt nhỏ để chúng ăn dễ dàng hơn. 
= © Ẹ- „ 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 8/25 


7!20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUÃN 100%] 
Rồng Nam Mỹ rất giỏi trong việc tìm kiếm thức ăn ở môi trường sống tự nhiên. Tuy 
nhiên, có những thời điểm thức ăn khan hiếm và có thể không đủ thức ăn. Nếu bạn nuôi 
Iguana làm thú cưng, điều quan trọng là phải đảm bảo cung cấp một chế độ ăn uống 
cân bằng bao gồm tất cả các chất dinh dưỡng mà lguana cần. 


2.2. Rồng Nam Mỹ Ăn Gì? Thức Ăn Tốt Cho Rồng Nam Mỹ Khi Nuôi 
Nhốt 
Trong điều kiện nuôi nhốt, khẩu phần ăn tốt nhất cho Rồng Nam Mỹ là kết hợp giữa 


thức ăn viên, rau và trái cây. Iguana cần nhiều loại vitamin và khoáng chất để duy trì sức 
khỏe và phát triển bình thường. 


Những loại thức ăn nên cho Rồng Nam Mỹ ăn khi nuôi nhết: 


Các loại rau xanh như cải xoăn, cải xanh, rau lang, rau muống, xà lách, bồ ngót,... 
w Cà rốt, bí đỏ bào sơi (số lượng ít) 
w Trái cây ngọt như chuối, đu đủ, táo và xoài 


4 Thức ăn viên 


Thức ăn viên thương mại có thể dùng để bổ sung cho chế độ ăn Rồng Nam Mỹ. Thức ăn 
thường ở dạng viên và có thể được trộn với các thức ăn khác mà rồng của bạn hay ăn. Vì 
thức ăn dạng viên khô, hãy làm ẩm trước khi cho ăn để giúp chúng tiêu hoá dễ hơn. Nên 
nhớ, thức ăn thương mại không nên là chế độ ăn chính của Green lguana nhé các bạn. 


Một số thức ăn thương maại tiêu biểu tốt cho Rồng Nam Mỹ như: Repcal, Reptifiber,... đều 
có bán tại Mew Pet Shop. Dế và sâu không thực sự cần thiết cho Rồng Nam Mỹ, quá 
nhiều protein từ loại thức ăn này sẽ không tốt cho Rồng của bạn đâu. 


Bên cạnh đó chúng cũng rất cần một nguồn nước sạch. Vì thế, một bát nước luôn bên 
cạnh là điều không thể thiếu khi nuôi Rồng Nam Mỹ (Green lIguana) nhé. 


2.5. Hướng dẫn cho Rồng Nam Mỹ ăn đúng cách 


Đề giữ cho Rồng của bạn khỏe mạnh, điều quan trọng là phải thực hiện thực đơn ăn 
uống một cách đều đặn và chặt chẽ. Iguana nên được cho ăn hai đến ba lần một ngày, 
chia nhỏ khẩu phần ăn và không cho ăn vào buổi chiều, tối. 
© © Ẹ- „ 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 9/25 


7I20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUÃN 100%] 
Với Rồng con, hãy cắt nhỏ rau để các bé có thể dễ dàng nuốt. Nguyên tắc là luôn cho ăn 
thức ăn có kích thước nhỏ hơn đầu của Rồng. Đảm bảo các loại rau luôn được rửa sạch 
sẽ trước khi cho ăn. 


lguana cần một chế độ ăn giàu thực vật. 75 - 8O% chế độ ăn của nên là rau và 20 - 25% 
còn lại là trái cây. Rồng cũng cần ăn thức ăn giàu canxi để duy trì xương và cơ chắc khỏe. 
Các loại rau có màu xanh đậm như cải xoăn và cải xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng rất 
phù hợp cho Rồng. 


2.4. Tầm quan trọng của vitamin và canxi trong chế độ ăn của Rồng 
Nam Mỹ 


Vitamin và khoáng chất là những thành phần dinh dưỡng cần thiết giúp các loài động 
vật tăng trưởng, phát triển và hoạt động bình thường bao gồm cả Rồng Nam Mỹ. Nếu 
không có những dưỡng chất này, chúng sẽ dễ mắc bệnh hơn và sẽ không thể phát triển 
trong tự nhiên. 


lguanas cần rất nhiều Vitamin A để hỗ trợ thị lực. Chúng cũng cần Vitamin D5 để hấp 
thụ Canxi và xây dựng khung xương chắc khỏe. Rồng sẽ lấy các loại vitamin này từ thức 
ăn, vì chúng không thể tự sản xuất được. 


Vì thế nên việc quan trọng mà bạn nên biết trong quá trình nuôi Rồng Nam Mỹ đó là bổ 
sung Canxi, Vitamin vào thức ăn. Việc thiếu hụt sẽ dẫn đến một số bệnh cho Rồng của 
bạn. Những cửa hàng bò sát sẽ có bán thực phẩm bổ sung dạng bột, dùng để rắc lên 
rau cho Rồng ăn kèm 2 - 5 lần / tuần. 


bà & < jỸ 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 10/25 


7!20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUẢN 100%] 


Rồng Nam MIỹ: Green Iguana mới nở. 


2.5. Chuồng nuôi Rồng Nam Mỹ 


Rồng Đất Nam Mỹ - Green lIguana là loài bò sát với kích thước lớn, có thể dài tới 2m khi 
trưởng thành, vì thế chúng cần một nơi ở rộng rãi. Diện tích chuồng tối thiểu được 
khuyến cáo khi nuôi loài này là dài 2.5m, cao 2m, rộng 1m. Rồng Nam Mỹ tăng trưởng 
kích thước rất nhanh nên bạn nên chuẩn bị chuồng nuôi với kích thước chuẩn ngay từ 
đầu sẽ tốt hơn. 


Trong tự nhiên, Rồng Nam Mỹ thích trèo lên những cây cao, nên bạn hãy trang bị những 
nhánh cây trang trí trong lồng để cho chúng có thể dễ dàng leo lên nghỉ ngơi và tắm 
nắng. 


Vì là loài bò sát máu lạnh nên việc phơi nắng đối với Cự Đà Nam Mỹ rất quan trọng, giúp 
chúng tổng hợp canxi, vitamin D5 để phát triển và tiêu hoá thức ăn. Nếu có thể, hãy đặt 
S4 © Ẹ- “^ 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 11/25 


7!20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUẢN 100%] 
chuồng nuôi ở nơi thoáng đãng, nhiều ánh sáng mặt trời, nhưng vẫn có chỗ che nắng 
tạm thời. 


Nếu bạn nuôi Rồng Nam Mỹ trong nhà hoặc không có không gian đón nắng tự nhiên, 
thì phải trang bị những bóng đèn có ánh sáng UVB chiếu cho chúng khoảng 10 - 12h 
mỗi ngày để thay thế ánh sáng mặt trời. 


Rồng Nam Mỹ Vàng Chanh Siêu Đẹp - Rồng Nam Mỹ Trắng Tuyết - Snow lguana 
Albino T+ [Green Hypo lguana] Hàng Chuẩn Nhập Khẩu Thái Lan 
*x*ww*** **ww*** 


2.6. Các bệnh thường gặp ở Rồng Nam Mỹ 


Cũng như nhiều loài thú cưng khác, nếu không được chăm sóc đúng cách và khoa học 
sẽ khiến cho Rồng Nam Mỹ - Green lguana mắc một số chứng bệnh. Sau đây sẽ là một 
số trường hợp bạn có thể gặp phải trong quá trình nuôi. 


2.5.1. Gẫy xương và đuôi 


Dấu hiệu xương gãy sẽ là di chuyển khập khiễng, sưng ở tứ chỉ hoặc vị trí bị sai lệch 
không tự nhiên. Điều này có thể xảy ra khi bạn vô tình đạp trúng lguana của mình. Hoặc 
do không biết cách bắt sẽ làm gãy đuôi của chúng. 
© G Ẹ- 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 12/25 


7!20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUÃN 100%] 
Nếu nuôi Rồng Nam Mỹ, hãy luôn chú ý quan sát vị trí của chúng và đặc biệt không bao 
giờ được nắm đuôi khi bắt chúng lên, nhất là khi còn nhỏ. Đuôi Rồng Nam Mỹ lguana 
khi bị gãy có thể mọc lại, những nếu gãy xương chân thì sẽ khiến cho thú cưng của bạn 
bị tật suốt đời. 


2.5.2. Mất nước 


Biểu hiện bao gồm sụt cân, mắt lờ đờ, da khô, nhăn nheo. Rồng Nam Mỹ là động vật 
sống ở rừng nhiệt đới nên luôn cần một lượng hơi ẩm nhất định trong môi trường sống. 
Hãy đảm bảo luôn có sẵn nước trong chuồng và thường xuyên tắm rửa cho lguana của 


bạn nhé. 


2.5.5. Tắc trứng 


Nếu bạn nuôi một “nàng” Iguana cái, hãy đặc biệt lưu ý tới tình trạng này. Tắc trứng là 
hiện tượng Green lguana cái không thể đẻ trứng, biểu hiện lờ đờ, yếu ớt, mắt trũng và 
không làm tổ mặc dù đã có dấu hiệu mang thai lâu. Nguyên nhân xảy ra do chế độ dinh 


dưỡng yếu kém, thiếu chất, đặc biệt là canxi. 


Hãy đưa Iguana của bạn tới bác sĩ thú y chuyên về bò sát để tiến hành mổ lấy trứng ra. 
Đề lâu sẽ nguy hiểm tới tính mạng của vật nuôi. Thay đổi chế độ ăn và bổ sung khoáng 
chất, nguồn ánh sáng là điều cần thiết để phòng tránh bệnh này. 


2.5.4. Bệnh MBD (Metabolic Bone Disease) 


© & k< jỸ 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 13/25 


7I20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUÃN 100%] 


Bệnh MIBD ở Rồng Nam Mỹ: Green Iguana 


Bệnh chuyển hóa xương (tạm dịch là vậy), hay còn gọi là MBD. Đây là loại bệnh phổ biến 


ở lguana sống trong môi trường nuôi nhốt. Chúng ta có thể ngăn ngừa một cách dễ 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 14/25 


7120/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUÂN 100%] 
\MBD gây ra bởi nhiều yếu tố, phần lớn do cách nôi dưỡng không đúng của con người. 
\MBD có nguyên nhân là do sự thiếu hụt canxi. Khi gặp 1 Iguana bị còi xương thì chúng ta 
có thể hiểu sớm hay muộn gì chúng cũng sẽ mắc bệnh này. Một số trường hợp mắc 
MBD là do sự mất cân bằng hormone do các căn bệnh khác của lIguana gây nên. 


Tuy nhiên đây là 5 yếu tố cơ bản khiến Iguana nhà bạn bị mắc bệnh MBD: không đủ 
canxi trong chế độ ăn uống, thiếu tiếp xúc với ánh sáng chứa tia UVB nên chúng không 
thể tổng hợp được vitamin D5, và nhiệt độ không đúng với môi trường sống của Rồng 


lguana. 


Các dấu hiệu thường gặp của bệnh này là yếm của Green lIguana sẽ bị teo đen lại, cơ thể 
yếu, di chuyển chậm chạp không còn lanh lợi, lừ đừ, tay chân và đuôi bị sưng. 


Rất may, MBD có thể được điều trị nếu phát hiện sớm. Phương pháp điều trị và tỉ lệ khỏi 
bệnh phụ thuộc vào mức độ nặng nhẹ của bệnh. Nếu xương bị gãy thì chúng ta có thể 

băng hay nẹp lại và sử dụng các loại thuốc đặc trị để hồi phục lại (VN thì chưa nghe nói 

về vấn đề này). Bổ sung canxi và cho lguana phơi nắng thường xuyên (hay sử dụng đèn 

UVP) để tiếp xúc với tia UVB. 


Vật lý trị liệu có thể được áp dụng cho các phần chân tay bị tê liệt. Các biểu hiện run rầy, 
yếu và tê liệt sẽ dần biến mất trong thời gian chữa bệnh, xương sẽ trở nên cứng chắc và 
Green lguana của bạn có thể ăn uống lại bình thường. 


4. Hình ảnh đẹp về Rồng Nam Mỹ - Green lIguana 


Tuyển tập những hình ảnh đẹp về loài Rồng Nam Mỹ - Green lguana 


© ~. * 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 15/25 


7!20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUẢN 100%] 


5. Lời kết 


Rồng Nam Mỹ nói chung và Green lguana nói riêng là một loài thú cưng thú vị và đặc 
biệt phải không các bạn? Với vẻ ngoài cá tính, tính tình thân thiện, dễ nuôi, dễ chăm sóc 
thì đây sẽ là một người bạn tuyệt vời để bạn sỡ hữu trong nhà đấy. Tuy vậy, trước khi 
mua Rồng Nam Mỹ thì các bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về thông tin cũng như cách chăm 
sóc để có thể tạo điều kiện tốt nhất cho thú cưng của mình. 


Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn sẽ nắm rõ được cách nuôi Rồng Nam Mỹ, cho 
Rồng Nam Mỹ ăn gì là tốt nhất. Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và để lại bình luận bên dưới 
nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bài viết sau. 


@OGQ©® 


Bài viết này được đăng trong các mục: Toàn Tập Rồng Nam Mỹ, Thú Cảnh, Tin Tức Bò Sát Cảnh và được gắn 
cho các thẻ: cự đà xanh, green iguana, iguana, kỳ nhông xanh. 


bà & < jỸ 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 16/25 


7I20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUÄN 100%] 


MEW PET SHOP 

Mình là quản gia của MEW Pet Shop. Bắt đầu nuôi thú cưng từ năm 16 
tuổi, mong muốn của mình là chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc 
động vật tới mọi người có cùng đam mê. Rất mong được sự ủng hộ của 


các bạn A^ 


Cách trị ve chó đơn giản hiệu quả nhất ngay 
tại nhà > 


<_ Chó Chăn Cừu Border Collie - Đặc 
Điểm, Nguồn Gốc, Tính Cách & Giá Bán 


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM 


5 BỆNH PHỔ BIẾN Ở CHUỘT HAMSTER & CÁCH ĐIỀU TRỊ 


15 BÌNH LUẬN TRÊN BÀI VIẾT “RỒNG NAM MỸ ĂN GÌ MAU 
LỚN? CÁCH NUÔI RỒNG NAM MỸ CHUẨN NHẤT” 


hề © < 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 17/25 


7!20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUẢN 100%] 


An Nguyen nói: 
Giống rồng lguana này nuôi ở Việt Nam rất nhiều 


22 THÁNG MƯỜI, 2019 LÚC 6:10 CHIỀU TRẢ LỜI 


Mew nói: 
Đúng rồi bạn, mới du nhập vào VN đc vài năm nay thôi nhưng rất hotl 


25 THÁNG MƯỜI, 2019 LÚC 5:02 CHIỀU TRẢ LỜI 


Kangta nói: 
hết hot rồi shop ơi 


3O THÁNG MƯỜI, 2019 LÚC 8:46 SÁNG TRẢ LỜI 


Trần Hiệp nói: 
Hay lắm bạn 


8 THÁNG MƯỜI MỘT, 2019 LÚC 5:02 CHIỀU TRẢ LỜI 
Minh nói: 
Nuôi rồng cần chuẩn bị đèn sưởi ko bạn ơi 


12 THÁNG MƯỜI MỘT, 2019 LÚC 8:46 SÁNG TRẢ LỜI 


Mew nói: 
Có nếu bạn nuôi trong nhà, còn nuôi ngoài trời thì khỏi nha bạn! 


12 THÁNG MƯỜI MỘT, 2019 LÚC 8:46 SÁNG TRẢ LỜI 


An nói: 
Rồng Nam Mỹ được du nhập vào VN cũng lâu lắm rồi, lúc đó ít người chơi, chủ 
yếu lấy bên Thái. Giờ Vn đầy trại nhân giống luôn! 


4 THÁNG MƯỜI HAI, 2019 LÚC 10:58 SÁNG TRẢ LỜI 


Đại Trí nói: 


“=“S-Q 4 š;||5( (“6 ;x.:.a _ Ga (6< c6  šs..¿ cG,cÁ¿2AC (s4 .<.k.. ¿6G .ẻẽ j¿Z.(ja¿(À(Àằ| (( GI š:(¿GSss. ...= 


© ~. Ệ¿ 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 18/25 


7!20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUẢN 100%] 
5 THÁNG HAI, 2020 LÚC 5:52 CHIẾU TRÁ LỜI 


Tú Accent nói: 
Giá loài này giờ khoảng bao nhiêu vậy anh? 


9 THÁNG HAI, 2020 LÚC 9:55 SÁNG TRẢ LỜI 
Ngọc nói: 


Loài này dễ nuôi, dễ sinh trưởng thích nghỉ với khí hậu Việt Nam, ít tến công 
chăm sóc, nói chung làm cảnh vừa vui vừa thoải mái :d 


16 THÁNG HAI, 2020 LÚC 9:10 CHIỀU TRẢ LỜI 


Đạt nói: 
Giờ mới biết là RNM có con mắt thứ 5, hay kinhl 


18 THÁNG TƯ, 2020 LÚC 8:47 SÁNG TRẢ LỜI 


Neil Pham nói: 
Mình chỉ cho rồng ăn rau muống thôi, rồi trộn thêm thức ăn bôt là ok 


22 THÁNG MƯỜI HAI, 2020 LÚC 8:18 CHIỀU TRẢ LỜI 


Phat Nguyen Thanh nói: 
Bên mình có lại rebcal chưa shop? Bé nhà mình ăn quen rồi ko có nó biếng ăn 


hịc 
7 THÁNG MƯỜI HAI, 2021 LÚC 10:05 SÁNG TRẢ LỜI 
Trả lời 
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh 
dấu * 
Bình luận * 


© & Ẹ- jỸ 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 19/25 


7!20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUĂN 100%] 


Email * 
Trang web 


L} Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp 


của tôi. 


L}_ Notify me of follow-up comments by email. 


(L}_ Notify me of new posts by email. 


FANPAGE CỦA MEW NÈ 


BÀI LIÊN QUAN 


4O Điều Cần Biết Khi Nuôi Rùa Sulcata Mà Bạn Nên Nắm Rõ 
2O Tháng Chín, 202] 


` ^) ¿ „ 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 20/25 


7I20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUĂN 100%] 


Mua Rùa Sulcata Ở Đâu Tại Thủ Đức? SHOP Rùa Sulcata Thủ Đức Uy Tín Nhất 
4 Tháng Chín, 2021 


Rồng Nam Mỹ Giá Bao Nhiêu? Giá Bán Rồng Nam Mỹ [NEW 2025] 
16 Tháng Tư, 2021 


Mua Rồng Nam Mỹ Ở Đâu Tại Vũng Tàu? Địa Chỉ Bán Rồng Nam Mỹ Vũng Tàu Uy Tín 
25 Tháng Chín, 2020 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 21/25 


7!20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUẢN 100%] 


Bán Rồng Nam Mỹ Bình Dương Chất Lượng Cao Giá Tốt Nhất 
27 Tháng Tư, 2020 


BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY 


MEW DET SHOP trong Rồng Nam Mỹ Giá Bao Nhiêu? Giá Bán Rồng Nam Mỹ [NEW 2025] 


Lâm Phương Oanh trong Rồng Nam Mỹ Giá Bao Nhiêu? Giá Bán Rồng Nam Mỹ [NEW 
2023| 


MEW PET SHOP trong Giá Rùa Sulcata - Rùa Châu Phi Nhập Khẩu Bao Nhiêu? Cập Nhật 
2021 


Long trong Giá Rùa Sulcata - Rùa Châu Phi Nhập Khẩu Bao Nhiêu? Cập Nhật 2021 
Nguyễn Văn Hòa trong Những giống chó hung dữ nguy hiểm bậc nhất trên thế giới 


^ 


hình ảnh chó husky | | loài rồng nam mỹ đẹp | Lưu Ý Nuôi Chuột Hamster | | mua rồng nam mỹ vũng tàu 
© % Ẹ- NN 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 22/25 


7!20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUẢN 100%] 


phân biệt rùa sulcata đực cái | | phân biệt rồng nam mỹ đực cái | | Phân Biệt Sóc Bay Úc Đực Cái 


Shop Sóc Bay Úc Bình Dương | | Sóc Bay Úc Đực Cái Sóc Úc Thủ Đức 
thói quen của chó Thức ăn tốt nhất cho chuột Hamster | | Top 10 Sóc Bay Úc 
tên tiếng anh cho chó Địa chỉ bán chuột Hamster 


#: Follow MEW nha mấy Sen !# 
Địa chỉ: 188/54 Tam Bình, Phường Tam Phú, TP. Thủ Đức. 
Email: boss@mew.vn 


Tel: O9O2.625.568 


@Ø@©@©@© 


VỀ MEW 


MEW là địa chỉ uy tín cung cấp thú cưng và phụ kiện thú cưng nhập khẩu chất lượng tốt 
nhất từ 2012. 


Hy vọng MEW sẽ trở thành nơi đáng tin cậy để các Sen có thể mua sắm hằng ngày. 


t7. ^ "ˆ ammAnAz © <2 


© & < „Ỹ 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 23/25 


7!20/23, 1:52 PM Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUẢN 100%] 


HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 


›._ Điều khoản & chính sách bảo mật 
›_ Điều kiện giao dịch chung 

›. Vận chuyển & Giao nhận 

›.. Chính sách bảo hành & đổi trả 

›.. Tiếp nhận & giải quyết khiếu nại 

›. Cam kết chất lượng 

›. Hướng dẫn mua hàng 

›.. Tài khoản thanh toán 


›.. Câu hỏi thường gặp 
CHỨNG NHẬN 


Mew.vn cam kết tuân thủ các quy định tại Luật Lâm nghiệp, Luật Chăn nuôi, các Nghị 
định hướng dẫn (Nghị định 15/2020/NĐ-CP, 06/2019/NĐ-CP, v.v...) và các văn bản liên 
quan khi kinh doanh các loài thú nuôi trên website này. 


Nội dung trên Mew.vn đã được đăng ký bản quyền Digital Millennium Copyright Act 
(DMCA). Vui lòng không sao chép. 


© ~. * 
GỌI ĐIỆN MESSENGER ZALO CHỈ ĐƯỜNG 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 24/25 


7/20/23, 1:52 PM 


= BANK 
TRANSFER 


From MEW 


Bản Quy 


CÔNG TY TNHH MEW - MSDN: 0416686856 


ẽ Hoạch 


Rồng Nam Mỹ Ăn Gì Mau Lớn? Cách Nuôi Rồng Nam Mỹ [CHUẢN 100%] 


CASH ON 


DELIVERY ©bitcoin PayPal 


© MEW.VN 


ầu Tư TP. Hồ Chí Minh C 


MESSENGER 


sa 
GỌI ĐIỆN 


https://mew.vn/rong-nam-my-an-gi/ 


Ẹ °^4 
ZALO CHỈ ĐƯỜNG 
25/25 


